Bài tựa - Kết một tràng hoa 


S%wư Ông Làng Mai mới dịch xong 39 bài 
kinh từ kinh Pháp Cu Hán Tạng sang 
tiếng quốc ngữ. Chúng tôi xin trân trọng 
lần lượt SIỚI thiệu tới bạn đọc những bài 
kinh đó để chúng ta cùng học hỏi và hành 
trì theo. Trước hết chúng tôi kính mời bạn 
đọc lời tựa do Sư Ông Làng Mai viết về 
kinh Pháp Cú Hán Tạng để chúng ta có 
cơ hội hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của 
những bài kinh này. 
Kết một tràng hoa 
Viết về Kinh Pháp Cú Hán tạng 

Ở Án Độ, ngày xưa cũng như ngày nay, 
và ở nhiêu nước khác nữa, có tục đi mua 
những tràng hoa kết sẵn để dâng cúng hay 
để hiến tặng. 


2 


Chúng ta hãy hình dung một người kết 
tràng hoa và bán tràng hoa chuyên nghiệp. 
Người ấy đi hái nhiêu thứ hoa, đem về, đề 
riêng từng loại hoa trước mặt. Người ấy 
nâng một vài đóa hoa hay chùm hoa lên, 
ví dụ hoa nhài, rũ một cái, cho những 
cánh hoa này lộ ra tất cả cái tươi đẹp còn 
lại của chúng, trước khi xâu kết thành một 
tràng hoa. Công việc của người biên tập 
kinh Pháp Cú cũng giông như công việc 
của người chuyên môn xâu kết tràng hoa. 
Trước hết người ấy phải đi hái hoa, nghĩa 
là đọc hết các kinh điển, và chọn ra những 
ý kinh, những bài kệ mang tính chất cốt 
tủy của Phật pháp. Rôi người ây tập hợp 
các bài kệ này dưới những chủ đề khác 
nhau, cũng như hoa nhài đề riêng, hoa huệ 
để riêng, hoa vạn thọ để riêng. Người ấy 
bỏ những bài kệ mà nghĩa lý còn mù mờ, 
chỉ chọn những bài kệ nghĩa lý thật sảng 


3 


tỏ, cũng như cầm hoa mà rũ, làm rơi rụng 
những cánh hoa không còn tươi thăm, để 
chỉ còn những đóa hoa thật tươi, trước khi 
xâu kết thành tràng hoa. 


Tôn giả Pháp Cứu (Dharmatrata), một 
trong những vị luận sư nôi tiêng của bộ 
phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ ở 
Kashmrr, được coI như là người đã biên 
tập thành kinh Pháp Cú mà chúng ta có 
một bản dịch ở Hán Tạng. Đó là kinh thứ 
210 trong Đại Tạng Tân Tu. Đâu kinh có 
hi là kinh do tôn giả Pháp Cứu tuyến 
chọn. 


Nếu sự ghi chép đó đúng với sự thực, thì 
tôn giả Pháp Cứu là một trong những nhà 
tuyến chọn và biên tập các kinh Pháp Cú. 
Bởi vi không phải chỉ có một người làm 
việc ấy. Có những kinh Pháp Cú chỉ có 


4 


500 bài kệ tụng, có những kinh có 700 
bài, có kinh có 900 bài, v.v... 


Kinh Pháp Cú trong Hán Tạng có tới 39 
phẩm với 39 đề tài. Phẩm đâu là phẩm Vô 
Thường, và cô nhiên chủ đề chung của tât 
cả các bài kệ tụng trong ấy là tính vô 
thường của vạn vật. Phẩm này có hai 
mươi mốt bải kệ tụng. 


Phẩm thứ 12 có đề tài là Hoa Hương. Ta 
hãy đọc hai bài kệ đầu của phẩm này, bởi 
vì hai bài ây nói về chuyện xâu kết tràng 
hoa và biên tập Pháp Cú: 

1. “Ai là người tuyến chọn được các cõi, 
bỏ đi các vùng tù ngục mà chỉ giữ lại các 
tâng trời? Ai là người có thê tuyên chọn 
được Pháp Cú như một kẻ chuyên nghiệp 
có tài chọn hoa và kết lại thành tràng 
hoa?” 


5 


2. “Một người đang thực tập tu học thì có 
thê tuyến chọn được các cối, bỏ đi các 
vùng tù ngục mà chỉ giữ lại các tâng trời, 
có thể nói Pháp Cú, có thể hái được 
những đóa hoa đức hạnh.” 

Đi vào kinh tạng cũng như đi thám hiểm 
các tâng trời: biết bao nhiêu đóa hoa tuyệt 
vời của diệu pháp mà ta có thê khám phá 
trong kho tàng của thế giới ấy. Phải có tu 
có học thật sự thì ta mới có khả năng 
khám phá và nhận diện được những châu 
báu ấy, để thu nhặt, đúc kết và hiến tặng 
cho thế gian. Ta không cân có phép thân 
thông mới đi vào được các cõi trời kia để 
làm công việc giám sát và chọn lọc. Ta 
chỉ cần là người có thật tu thật học. Tôn 
giả Pháp Cứu tin rằng mình làm được 
công việc tuyên chọn Pháp Cú tại vì mình 
có thật tu thật học. Và nếu ai có thật tu 


6 


thật học cũng đều làm được việc ÂY, nghĩa 
là có khả năng giảng dạy Pháp Cú và gặt 
hái được những đóa hoa tuệ giác và đức 
hạnh đề kết lại thành những tràng hoa. 


Đọc hai bài kệ đầu này của phẩm Hoa 
Hương ta thây được đức khiêm cung của 
tôn giả Pháp Cứu. Nhiều người nói là 
muôn đọc Đại Tạng Kinh, đang đọc Đại 
Tạng Kinh hay đã đọc Đại Tạng Kinh. 
Nhưng đã có mây người đi vào trong Đại 
Tạng mà không lạc đường, mà không biết 
mình đang ở vị trí nào trong cái đại dương 
mông mênh ây? 


Kinh Pháp Cú được lưu hành rộng rãi ở 
Việt Nam ngày nay là kinh Pháp Cú của 
tạng Pali. Kinh này chỉ có 26 phẩm mang 
26 đề tài, chứ không phải có tới 39 phẩm 
như kinh Pháp Cú trong tạng Hán. Nhưng 
nội dung của 26 phẩm gân giống nhau 


7 


quá, kế cả tên các phẩm, cho đến nỗi có 
nhiêu học giả cho rằng kinh Pháp Cú 
trong tạng Hán đã được dịch từ kinh Pháp 
Cú trong tạng Pali. Nhưng tìm hiểu chỉ 
tiết, ta có thê nói răng cả hai kinh đều có 
thể đã được phát xuất từ một nguyên bản 
Prakrit. Có thể là nguyên bản này thuộc 
vê Hữu Bộ hay Ca Diếp Di Bộ, hoặc một 
bộ phái khác có mặt ở miên Bắc Ấn Độ. 


Kinh Pháp Cú tạng Hán có một bài tựa có 
thể cung cấp cho chúng ta một ít thông tin 
rất quý báu. Nhờ bài tựa này mà ta biết 
người dịch kinh tên là Trúc Tương Diễm, 
tiêng Phạn thì rất giỏi nhưng vôn liễng 
tiếng Hán thì còn ít. Vị này đã cùng VỚI 
một vị khác, tên là Duy Kỳ Nan, từ Án 
Độ qua tới Vũ Xương vào năm thứ ba của 
niên hiệu Hoàng Vũ, tức là năm 224 của 
kỷ nguyên Tây Lịch. Họ có đem theo một 


8 


nguyên bản tiếng Phạn của kinh Pháp Cú 
có 500 bài kệ tụng. 


Người viết bài tựa này là cư sĩ Chi 
Khiêm, vị đã từng là giáo sư dạy kèm cho 
hoàng thái tử Tôn Lượng nước Đông Ngô 
cho đên năm 252, khi phụ hoàng là Ngô 
Tôn Quyên băng. Chi Khiêm trước đó đã 
dịch được rất nhiều kinh từ tiếng Phạn ra 
tiêng Hán. Sách Cao Tăng Truyện nói ông 
đã dịch được 49 bộ kinh, trong khi sách 
Lịch Đại Tam Bảo Ký nói ông đã dịch 
được tới 129 bộ. Công trinh phiên dịch 
này chăc hắn đã được ông thực hiện một 
phân nhỏ ở Vũ Xương và một phân lớn ở 
Kiến Nghiệp, thủ đô nước Đông Ngô, 
trong khi ông được vua Ngô Tôn Quyên 
mời dạy cho thải tử. Trước đó, nghĩa là 
khi nhà Hậu Hán chưa sụp đô, ông cư trú 
ở Hà Nam. Ông là người nước Nhục Chi 


9 


(ndo-Scythe) cùng với thân tộc di cư qua 
nước Hán hồi còn rất trẻ, có thê hồi mới 
mười tuổi, hiểu tới sáu thứ tiêng. Ông đã 
được theo học với thây Chi Lương, thây 
này là đệ tử của thây Chi Lưu Ca Sâm 
(Locasema), một dịch giả kinh Phật nỗi 
tiêng ở đất Hán. Chi Lưu Ca Sâm, Chi 
Lương và Chi Khiêm đều là những nhà trí 
thức thượng thặng có gốc gác nước Nhục 
Chị, và được người đương thời ca ngợi là 
Tam Chi (ba vị học giả uyên thâm gốc 
nước Nhục Chị). Chi Khiêm còn được ca 
tụng là Trí Nang, có nghĩa là một cái túi 
kiến thức. Sau ngày sụp đồ của nhà Hán, 
Chi Khiêm đã chạy loạn về Vũ Xương, 
sau đó mới được vua Tôn Quyên mời dạy 
thái tử. 

Bài tựa Kinh Pháp Cú do Chi Khiêm viết 
cho biết rằng hai vị Duy Kỳ Nan và Trúc 


10 


Tương Diễm đã từ Án Độ tới Vũ Xương 
với nguyên bản kinh Pháp Cú băng tiếng 
Phạn và ông được gặp hai vị này ở đây. 
Các vị này đã tới Lạc Dương trước, nhưng 
vì thời thê loạn lạc, nhà Hán sụp đồ cho 
nên mới di tản vào Vũ Xương. Hỗi đó 
Ngô Tôn Quyên chưa xưng để, nhưng 
miền Giang Đông do ông kiểm soát tương 
đối có an ninh. Chi Khiêm cũng đang ty 
nạn ở đây và hai bên đã có cơ hội gặp 
nhau. Năm các vị gặp nhau là năm 224, 
hai năm sau ngày nhà Hán chính thức sụp 
đồ. Nhà Hán sụp đồ thì có ba nước được 
thành lập: Bắc Ngụy, Tây Thục và Đông 
Ngô. Bài tựa cho biết là chính cư sĩ Chi 
Khiêm đã đề nghị thây Trúc Tương Diễm 
dịch kinh Pháp Cú từ tiếng Phạn ra tiêng 
Hán và thây Tương Diễm đã nhận lời. 


11 


Bài tựa cho biết răng tuy thây Tương 
Diễm tất giỏi về tiếng Phạn nhưng tiêng 
Hán còn kém. Nếu Chi Khiêm lúc đó đã 
là một dịch giả xuất sắc từng dịch được 
nhiêu kinh từ Phạn ra Hán thì tại sao 
không tự nguyện dịch lấy mà phải nhờ 
thây Tương Diễm dịch? Chỉ có một câu 
trả lời: hồi đó, tiếng Phạn của Chi Khiêm 
còn yếu, và Chi Khiêm chưa bắt đầu sự 
nghiệp dịch thuật của mình. Bài tựa còn 
cho biết có nhiều chỗ khó dịch, cho nên 
bản dịch không có được những đoạn khó 
dịch ấy, và do đó đã có những rơi rụng 
đáng tiếc. 

Hôi ấy, cư sĩ Chị Khiêm suýt soát 30 tuổi, 
và đã nồi tiếng là văn hay chữ tốt. Ngôi 
trong hội đông phiên dịch, ông có nói lên 
sự không hải lòng của ông, nhưng các vị 
trong ban phiên dịch, trong đó có Duy Kỳ 


12 


Nan và Trúc Tương Diễm nói răng không 
cần văn hay, chỉ cần lột được ý chính của 
Kinh là được rồi. Cư sĩ Chi Khiêm ngôi 
đó trong ban dịch thuật, ghi xuông những 
câu đã được thây Tương Diễm đọc ra 
băng tiêng Hán, và hứa sẽ để nguyên như 
vậy mà không trau chuột. Duy Kỳ Nan 
cũng có ngôi đó, hạ lạp tuy lớn hơn thây 
Tương Diễm, nhưng vốn liễng tiếng Hán 
còn quá ít nên cũng chỉ đóng góp băng sự 
có mặt của mình. 

Có thê vì lý do ấy mà cư sĩ Chi Khiêm từ 
đó đã bắt đầu nỗ lực học tiêng Phạn cho 
giỏi để tự mình trực tiếp dịch kinh. Ông là 
người thông minh và có khiếu văn chương 
ngôn ngữ, biết được tới sáu thứ tiếng, 
thành ra học rất nhanh. Sau đó ông mới 
bắt đầu sự nghiệp dịch kinh của minh. 
Trước khi vào Vũ Xương, ông cũng đã 


13 


từng được học tiêng Phạn và kinh điển từ 
thây Chi Lương, đệ tử của dịch giả lừng 
danh Chi Lưu Ca Sâm. 


Theo bài tựa, Chị Khiêm đã có dịp gặp lại 
thây Tương Diễm một lần thứ hai để chất 
vân về những điểm chưa rõ ở trong bản 
dịch Pháp Củ, và được thây này trao thêm 
cho nhiều tài liệu tiêng Phạn, cũng cùng 
một để tài Pháp Cú. Với những tải liệu 
này, Chi Khiêm đã dựng thêm được l3 
chương mới nữa của Kinh Pháp Cú, và 
những chương này, một số được đặt trước 
các chương có sẵn, một số được đặt sau 
các chương có săn. Những chương đặt 
phía trước có tính chât của văn học Phật 
giáo Hữu Bộ miễn Bắc, và những chương 
đặt phía sau lại có tính chât của văn học 
Phật giáo Thượng Tọa Bộ miền Nam. 


14 


Mười ba chương mới này không có mặt 
trong kinh bản Pháp Cú tiếng Pali. Chắc 
chắn răng sau này khi vốn liếng tiêng 
Phạn đã vững chắc, cư sĩ Chi Khiêm đã 
trùng tu lại bản dịch của Tương Diễm, và 
vì vậy ta thấy văn chương của Kinh Pháp 
Cú tạng Hán khá điển nhã, không phải thứ 
văn chương của người mới học tiếng Hán 
vải ba năm. Hai vị Duy Kỳ Nan và Tương 
Diễm tới Vũ Xương năm 224 và có lẽ ba 
bốn năm sau thây Tương Diễm mới có 
tạm đủ tiêng Hán để nhận lời Chi Khiêm 
khởi sự dịch kinh Pháp Cú. 


Kinh Pháp Cú trong Hán tạng có phi dòng 
chữ: Kính này do các vị Duy Kỳ Nan v.V.. 

phiến địch. Theo tính thân của bài tựa thì 
chính Tương Diễm câm bản tiếng Phạn 
đọc ra tiếng Hán và Chi Khiêm ghi chép 
xuống. Duy Kỳ Nan chỉ ngôi đó yêm trợ 


15 


và chứng minh, bởi vì ông là bậc trưởng 
thượng. Chữ ván vân (đăng) có nghĩa là 
cùng với Duy Kỳ Nan có những vị khác 
đóng góp vào việc phiên dịch, trong đó có 
Tương Diễm và có cư sĩ Chi Khiêm. Chắc 
chắn là cư sĩ Chi Khiêm, sau khi giỏi 
tiêng Phạn, đã dày công duyệt lại bản dịch 
và cho nó trở thành một dịch bản có giá trỊ 
về cả hai mặt văn chương và nghĩa lý. Bài 
tựa này không được đặt ở đâu kinh mà 
được đặt ở giữa quyến thượng và quyền 
hạ, và không mang chữ ký của Chị 
Khiêm: sự kiện này cũng nói lên được 
đức khiêm cung của vị cư sĩ bác học này. 


Loạn lạc gây nên do sự sụp đồ của nhà 
Hán xảy ra vào khoảng năm 220. Chị 
Khiêm cũng như nhiều nhà trí thức khác ở 
Lạc Dương đã chạy về miền Nam ty nạn. 
Có nhiêu nhà trí thức chạy loạn và vào tận 


16 


đất Giao Châu, trong đó có Mâu Tử, sau 
này là tác giá của Lý Hoặc Luận, tác 
phẩm về Phật giáo đầu tiên viết băng 
tiếng Hán và sáng tác tại Giao Châu. 
Những cộng sự viên của thiên sư An Thê 
Cao như Bì Nghiệp và Trần Tuệ cũng đã 
chạy nạn về tận Giao Châu và đã tham dự 
vào trong ban phiên dịch kinh điển của 
thây Tăng Hội hồi đó đang chủ trì trung 
tâm Phật giáo Luy Lâu ở Cao Châu. 


Cư sĩ Chi Khiêm đã chỉ chạy vào tới Vũ 
Xương. Và đã gặp hai vị Duy Kỳ Nan và 
Tương Diễm ở đây. Mãi tới năm 229 Ngô 
Tôn Quyên mới xưng đề, trước hết ở Vũ 
Xương, lấy quốc hiệu là Ngô, và mãi tới 
năm 238 mới dời về Kiến Nghiệp. Vũ 
Xương tức là thành Kinh Châu ở tỉnh Hồ 
Bắc, còn Kiến Nghiệp là tên mới của 
thành Mạt Lăng ở Dương Châu, tỉnh 


17 


Giang Tô. Tên Kiến Nghiệp là do vua Tôn 
Quyên đặt. Có lẽ Chi Khiêm đã được vua 
Tôn Quyên mời dạy cho thái tử là Tôn 
Lượng ngay từ lúc kinh đô nước Ngô còn 
đặt ở Vũ Xương. Kèm cho hoàng thái tử 
học lại có nhiều nhà trí thức khác trong đó 
có học giả Vi Diệu, tên tự là Vi Chiếu. Vì 
Chi Khiêm là người nước ngoải nên 
không được chính thức ghi tên trong Ngô 
Sử. 


Trong số các kinh điển do Chi Khiêm 
phiên dịch có những kinh điển Đại Thừa 
như kinh Duy Ma Cật, kinh Đại Bát Niết 
Bàn, kinh Bát Nhã (Đại Minh Độ Kinh), 
cũng có những kinh nguyên thỉ như kinh 
Pháp Cú và kinh Nghĩa Túc. Điều cân ghi 
nhớ là hồi ây tư liệu của cả hai truyền 
thông đêu có mặt. 


18 


Sách Cao Tăng Truyện của thiên sư Huệ 
Hạo cho biết là thầy Tăng Hội đã từ Giao 
Châu tới kinh đô Kiến Nghiệp của nước 
Đông Ngô vào năm 247, năm thứ mười 
của niên hiệu Xích Ô. Lúc đó vua Tôn 
Quyên đã ở ngôi được 18 năm, và chắc 
răng trong mười tám năm này cư sĩ Chi 
Khiêm đã có cơ hội dịch được nhiều kinh 
điển tại Kiến Nghiệp. Sách Cao Tăng 
Truyện cũng cho biết là khi thiên sư Tăng 
Hội bước chân đến Đông Ngô (“miễn 
Giang Tả”) thì đó là lần đầu tiên vương 
quốc Đông Ngô thấy được hình dáng một 
vị sa môn. Như vậy cũng có nghĩa là lúc 
bấy giờ các vị Duy Kỳ Nan và Tương 
Diễm chưa đến đó, hoặc chưa có mặt ở 
đó. Có thê hai vị này chỉ đên Vũ Châu và 
ở lại Vũ Châu. Cũng có thể hai vị này 
không phải là người xuất gia, mà chỉ là 
những vị cư sĩ như Chi Khiêm. Hai cái tên 


19 


Duy Kỳ Nan (Vighna) và Tương Diễm 
(sách Cao Tăng Truyện nói Tương Diễm 
còn có tên khác là Luật Diễm) cũng 
không có dáng dấp của những pháp danh 
của người xuất gia. 


Cao Tăng Truyện cho biết răng Chỉ 
Khiêm (hiệu Cung Minh) là người học 
rộng, biết nhiều, nói được sáu thứ tiêng, 
người cao, gây mà hơi đen. Trong hai 
mắt, tròng trắng thì lớn mà con ngươi thì 
màu vàng. Tuy người mảnh khánh nhưng 
đó là một cái túi hiểu biết, người đương 
thời hay nói như thế. Vua Tôn Quyên 
nøhe tiếng mới mời đến kèm dạy cho thái 
tử. Thái tử tên là Tôn Lượng. 


Sách Cao Tăng Truyện nói rằng khi Tăng 
Hội tới Kiến Nohiệp, việc đầu tiên mà 
thiên sư làm là dựng một mái lá, đặt lên 
một tượng Bụt và bắt đầu thực tập thiên 


20 


hành. “Đây là lân đầu tiên ở nước Ngô 
xuất hiện một vị sa môn”, sách Cao Tăng 
Truyện viết. Vua Tôn Quyên nghe nói, 
vời đến, đặt ra nhiều thử thách và cuỗi 
cùng tuân phục, giúp thây Tăng Hội lập 
nên ngôi chùa đầu tiên ở nước Ngô, gọi là 
chùa Kiến Sơ, và cho xây bảo tháp bên 
cạnh. Khu xây cất ấy được gọi là Trung 
Tâm Phật giáo (Phật Đà Lý). 

Chắc chăn là cư sĩ Chi Khiêm đã đóng 
ØøÓp một phân quan trọng vào viỆc vềm trợ 
xây dựng Trung Tâm Phật Giáo này, bởi 
vì ông đang được vua Tôn Quyên tin 
tưởng, giao cho công việc dạy dõ thái tử. 
Và từ năm 247 trở đi cho đến khi vua Tôn 
Quyên băng (252), thầy Tăng Hội và cư sĩ 
Chi Khiêm đã có cơ hội làm việc dịch 
thuật với nhau trong một khung cảnh rất 


21 


thuận lợi là chùa Kiến Sơ, là Trung Tâm 
Phật Giáo Phật Đà Lý. 


Các học giả ai cũng công nhận là văn 
phong của cả hai vị này đêu rất điển nhã. 
Họ đã có can đảm sử dụng các danh từ 
Không giáo và Lão giáo có sẵn để dịch 
những danh từ Phật học, đã tìm cách dịch 
nghĩa chứ không chịu chỉ châp nhận phiên 
âm, trừ những danh từ khó dịch nhật. 
Nước Ngô chỉ cường thịnh trong thời gian 
vua Tôn Quyên trị vì. Sau khi vua băng 
(252) thì quyên thân chống đôi lẫn nhau 
làm cho nội bộ suy yếu. Thái tử Tôn 
Lượng lên ngồi, không đủ sức trị vì. Cư sĩ 
Chi Khiêm bỏ vào núi Khung Ái (Long 
Sơn) để tĩnh tu. Tôn Hưu (Cảnh Để) lên 
ngôi cho đến năm 264 thì băng và Tôn 
Hạo lên kế vị. Vua Tôn Hạo tính tình 
nóng nảy, bạo động, đã giết hại nhiêu vị 


22 


trung thân. Nghe lời dèm pha, Tôn Hạo 
muốn đàn áp Phật giáo và triệt tiêu chùa 
Kiến Sơ. Nhưng với đức độ và phong thái 
bất bạo động của minh, thây Tăng Hội đã 
cảm hóa được vua Tôn Hạo và cuỗi cùng 
vua này chịu quy y và thọ trì năm gIới. 
Trong khi cư sĩ Chi Khiêm bỏ vào núi ấn 
tu thì thiên sư Tăng Hội vẫn tiếp tục chủ 
trì Trung tâm Phật giáo Kiên Sơ, tổ chức 
đại giới đàn thu nhận đệ tử người Ngô 
xuất ø1a, và làm cho đạo Bụt trở nên hưng 
thịnh ở miễn Giang Tả. Đề tô chức những 
giới đàn truyện giới như thể, chắc hăn 
thiên sư đã cho mời các vị cao tăng ở 
Giao Châu tới để thành lập hội đồng 
truyền giới có đủ tam sư và thất chứng. 

Cả hai vị Tăng Hội và Chì Khiêm đã đóng 
góp đáng kề về mặt nghi thức hành trì vả 
tân tụng. Chi Khiêm đã soạn được Phạm 


23 


Bồi Tam Khê và Tản Bồ Tái Liên Cú căn 
cứ trên Võ Lượng Thọ Kinh và Thái Tử 
Thụy Ứng Bản Khởi Kinh. Tăng Hội cũng 
soạn được những điệu tán tụng rất trong 
sáng đẹp đẽ và cảm động được lòng người 
gọi là Nê Hoàn Phạm Bồi. 


Ta biết bài tựa kinh An Ban Thủ Ý đã 
được thiền sư Tăng Hội viết tại Luy Lâu, 
nhưng ta không biết Lục Độ Tập Kinh 
được dịch ở Luy Lâu hay ở Kiên Nghiệp. 
Có một kinh do Chi Khiêm dịch đã được 
đưa vào phân cuối của Lục Độ Tập Kinh, 
đó là kinh Kính Diện Vương. Điêu đó cho 
ta thây cái giao tình mật thiết giữa hai vị 
học giả. Chắc chắn là thầy Tăng Hội đã sử 
dụng kinh Pháp Cú và các kinh khác do 
cư sĩ Chi Khiêm dịch để giảng dạy cho đô 
chúng tại chùa Kiến Sơ. 


24 


Hỏi đó bốn bộ kinh A Hàm còn chưa 
được dịch ra tiếng Hán. Những từ ngữ mà 
các vị Chi Khiêm và Tăng Hội sử dụng đã 
đóng góp rất nhiều cho công trình phiên 
dịch các kinh A Hàm trong những thê kỷ 
kế tiếp. 

Năm 260, vào tháng tư, vua Tôn Hạo ra 
đâu hàng nhà Tấn. Tháng chín năm ấy 
thiên sư Tăng Hội viên tịch. Vậy là vị 
thiên sư gốc Việt này đã hành hóa tât cả 
được 3l năm ở nước Đông Noô. 


Đầu năm nay khi phiên dịch xong kinh 
Nghĩa Túc, tôi bắt đầu dịch kinh Pháp Cú 
và khám phá ra rằng cư sĩ Chi Khiêm 
cũng đóng một vai trò quan trọng trong 
việc cầm bút và biên tập trong ấy. Như đã 
nói ở đầu bài này, kinh Pháp Cú chữ Hán 
có tới mười ba phẩm mà kinh Pháp Cú 
chữ Pali không có. Đó là do công trình 


25 


của cư sĩ Chi Khiêm. Những phẩm như 
phẩm Vô Thường hay Niết Bản đều 
không có trong kinh Pháp Cú tiêng Pali, 
trong khi các đề tài ấy rât quan trọng. Các 
phẩm không có trong bản Pali là: Vô 
Thường, CIáo Học, Đa Văn, Mã Tín, Phả 
Ciới, Duy Niệm, Từ Nhân, Ngôn Ngữ, 
Lợi Dưỡng, Nê Hoàn, Sinh Tử, Đạo Lợi 
và Cát Tường. Cát Tường, phẩm chót, là 
một kinh rất phô biên ở các nước Phật 
giáo Nam phương, thường được các Phật 
tử tại gia học thuộc lòng. So với bản tiếng 
Pali, thi trong bản tiêng Hán, tám phẩm 
đâu trong sô mười ba phẩm vừa nêu tên 
được để lên đầu, và năm phẩm còn lại 
được đặt ở cuôi. Những tư liệu mà cư sĩ 
Chi Khiêm sử dụng để làm ra mười ba 
phẩm ấy được thây Tương Diễm cung cấp 
mả cũng có thể đã được thầy Tăng Hội 
cung cấp. Trong bài tựa kinh Pháp Cú 


26 


Hán Tạng, tuy không có tên người đề tựa 
ở đầu bài hay cuối bài, nhưng căn cứ trên 
nội dung ta biết cư sĩ Chi Khiêm là tác 
ø1ả. Đọc câu: “Khi nghe Khiêm tôi nói 
răng lời dịch còn chưa được thuần nhã thì 
thầy Duy Kỳ Nan nói răng Bụt chỉ cần 
nương vào nghĩa chứ không cần để ý tới 
tô điểm văn hoa” (Sơ Khiêm kỳ vì từ bất 
nhã Duy Kỳ Nan viết Phật ngôn y kỳ 
nghĩa bất dụng tiếU, ta biết người viết tựa 
là Chi Khiêm. Đoạn sau ông lại viết: “Hội 
trơng viêm lai, cánh tùng nặc vấn tạo thử 
kệ bồi, phục đắc thập tam phẩm.” Chữ 
Viêm ở đây chắc là do chữ Diễm viết lâm, 
cho nên ai cũng đọc là Diểm, và ai cũng 
dịch là “gặp Tương Diễm tới” (Gặp 
Tương Diễm tới, tôi lại có dịp chât vẫn 
thêm. Nhân cơ hội ấy tôi lại nhận được 
thêm một số các bải kệ nữa cho nên góp 
được thêm mười ba phẩm mới vào). Tôi 


27 


thây dịch “hội tương diễm lai” là ' 'Bấp 
Tương Diễm tới” thì có cái gì không ôn. 
Trước đã nói khi Tương Diễm tới Vũ 
Xương, mình đã được gặp và đã yêu câu 
Tương Diễm dịch Kinh Pháp Cú rôi mà. 
Nếu lần này gặp nữa thì không phải là lần 
øặp đâu. Cho nên chữ /z¡ không thể dịch 
là 7đ; mà phải dịch là /rở iại. Theo tôi thì 
chữ Hội đây có nghĩa là Tăng Hội, cũng 
như chữ Khiêm phía trên có nghĩa là Chị 
Khiêm. Và tôi nghĩ răng mình có thê dịch 
“hội tương diễm lai' là “khi thầy Tăng Hội 
đưa ông Diễm tới lại” (chữ ương cũng có 
nghĩa là đem). Điều này có nghĩa là thây 
Tăng Hội đã có cơ hội gặp hai vị Duy Kỳ 
Nan và Tương Diễm ở Kiên Nghiệp trong 
thời gian sau khi chùa Kiến Sơ đã được 
kiến lập, và tư liệu đưa ra kỳ này là do cả 
hai thây Tương Diễm và Tăng Hội cung 
cấp. Rất có thể thây Tăng Hội đã mời hai 


28 


vị tham dự vào hội đông truyên giới đầu 
tiên tổ chức tại chùa Kiên Sơ cho người 
Ngô được xuất ø1a, bởi vì vào đời Hán, 
người Hán tộc chưa ai được phép cắt tóc 
làm sa môn. 


Tôi có thật nhiều hạnh phúc trong khi 
dịch kinh Pháp Cú chữ Hản, tuy đôi khi 
cũng vâp phải một vải khó khăn. Dịch 
kinh Pháp Cú cho tôi nhiêu cảm hứng. Ví 
dụ khi dịch đên bài kệ thứ l7 trong phầm 
Phóng Dật, tức là phâm thứ 10: 

“Xuất gia từ khi còn trẻ tuôi mà tu tập 
theo giáo pháp của Bụt một cách đây đủ 
thì sẽ chiêu sáng được cho thê gian như 
một mặt trăng trong bâu trời không mây.” 
Nguyên văn chữ Hàn: 

Thiếu trắng xả gia 

Thịnh tu Phật giáo 


Thị chiếu thể gian 
Như nguyệt vẫn tiểu 


Trong chương thứ 34, phẩm Sa Môn, ở 
bài kệ thứ 23 cũng có hình ảnh của một 
vâng mặt trời: 


“Người xuất gia dù còn trẻ nhưng hết lòng 
thực tập Phật pháp thì cũng giống như 
một vâng thái dương soi sáng thê gian 
trong khung trời không có mây ảm.” 


Nguyên văn chữ Hàn: 
Thảng hữu thiếu hành 
Ứng Phật giáo giới 
Thử chiếu thể gian 
Như nhật vô ê 


Phía bên kinh bản tiếng Pali, ta có một bài 
kệ, cũng trong phẩm Sa Môn, cũng bài 
thứ 23, mà thay vì mặt trời, ta lại thấy mặt 
trăng: 


Yo have daharo bhikkhu 
yunJatI buddhasasane 

So émam lokam pabhasefi 
abbha muffo ` va candima 


Tôi nhớ lại hôi Bụt mới thành đạo, đại đa 
sô người xuất gia theo Ngài là người trẻ. 
Lây cảm hứng ở bài kệ trên, bắt đầu từ 
năm 2010 tôi đã đặt pháp tự cho những 
người xuất gia bằng chữ #ăng và trời. 
Các sư cô trẻ có những tên như Chân 
Trăng Mười Sáu, Chân Trăng Phương 
Nam, Chân Trăng Chùa Xưa, v.v... và 
các sư chú trẻ có những tên như Chân 
Trời Phương Bồi, Chân Trời Thân Hữu, 
Chân Trời Huyền Thoại, v.v... để nhớ là 
dù mình còn trẻ tuổi, nễu mình tu học cho 
tinh chuyên thì cũng sẽ như mặt trời hay 
mặt trăng, chiêu sáng được cho thế gian. 


31 


Tôi đã cô ý dịch các bài kệ thành văn xuôi 
để cho dễ hiểu. Ngày xưa văn học Phật 
giáo, trong những thê kỷ đâu, là văn học 
truyền khẩu; thi kệ là phần dễ nhớ dễ 
thuộc cho nên trùng tụng (già đà, gathà, 
thi kệ) là thể tài được ưa chuộng nhất. Nó 
cũng như ca dao, dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng 
bây giờ ta đã viết xuống được tôi thì ta 
cũng có thể cất giữ lâu dài mà không sợ 
quên, do đó ta không hắn phải dịch thành 
thi kệ. Tuy nhiên, nêu có dịp, tôi cũng sẽ 
lây ý của văn xuôi để dịch lại thành thi kệ. 
Tôi viết bài tựa này cũng để ghi nhớ công 
ơn chư tô đã làm mọi cách để cho Phật 
pháp được truyện bá rộng rãi và lâu dài về 
sau, và cũng để nhớ về thiên sư Tăng Hội 
và cư sĩ Chi Khiêm... 


Tôi đã có cơ hội giảng được ba phâm 
trong kinh này, đó là phâm Nê Hoàn 


32 


(phẩm thứ 36), được tôi đặt tên là Kinh 
Rong Chơi Trời Phương Ngoại, phẩm Ái 
Dục (phẩm thứ 32), được tôi đặt tên là 
Kinh Chiếc Lưới Ái Ấn, và phẩm Cát 
Tường (phẩm thứ 39) mà tôi đặt tên là 
Kinh Điểm Lành Lớn Nhất. Có dịp tôi sẽ 
bình giải tiếp. Xin mời các vị đã từng đọc 
và thực tập kinh Pháp Cú dịch từ tiếng 
Pali thưởng thức kinh văn này dịch từ 
tiêng Hán. Sẽ có những cái bất ngờ... 


Thích Nhất Hạnh 


